SciComm - Truyền thông khoa học trong thời kỳ COVID-19 htfps://sc.sshpa.com/post/5750 


Truyền thông khoa học trong thời kỳ 
COVID-19 


& sciencevietnam RgSciComm 9Ò September 09, 2021 


ENHANCED BY ©oogle mm 


SSHPA (09-09-2021) — Tạp chí Science đã có bài viết tổng quát về công bố khoa 
học trong thời kỳ COVID-19 với tựa đê No revolution: COVID-19 boosted open 
access, but preprints are only a fraction of pandemic papers [1]. 


Kể từ đầu năm 2020, cộng đồng khoa học đã rất nỗ lực để mang thông tin mới nhất 
về COVID tới độc giả. Các nhà xuất bản tuyên bố gỡ bỏ rào cản truy cập bài báo 
nghiên cứu. Số lượng các bài nghiên cứu gia tăng mạnh lên tới hơn 530000 bài báo 
các loại, bao gồm cả preprints lẫn bài tạp chí. Trong đó, số lượng preprints về 
COVID-19 cũng tăng đột biến so với trước đại dịch. Ví dụ có tới 2000 preprints được 
gửi tới medRxiv hàng tháng từ tháng †1 tới tháng 5 năm 2020. Thời gian bình duyệt 
đối với các nghiên cứu vê COVID cũng giảm rõ rệt xuống trung bình 90 ngày. 


LỄ sài: f.á, 2; 
“ao ÂpTIẤW _ : & BodoArXiv Earth 2 ArXi 
: : BioackzXiv 


FdArX @Z.V @- is Prenxiv INA-RxiV indiarxiv 


Preorats In French 


(I0 : : : “XI — 
Z2 R - x . ....:‹-:': ;1r2,8 —ã 
TỐ HA. AC Men TH Xi aco.o TA. 7 -Á-L-4 2T 


Sport RxÌv 


CŒIMIMONS 





Mặc dù vậy, dấu hỏi về chất lượng vẫn được đặt ra khi một số vụ việc rút bài, thậm 
chí rút preprints vẫn xảy ra [2,3]. Bên cạnh đó, điều tra sơ bộ cho thấy chất lượng 
phản biện của các bài cáo COVID cũng nhẹ nhàng hơn. 


Phân tích dựa trên CSDL của Dimensions và Unpaywall cho thấy, chỉ có khoảng 5% 
số công bố về COVID-19 có xuất phát điểm là preprints. Sau hơn 1 năm rưỡi chống 
chọi với dịch bệnh, số bản thảo preprint hàng tháng trên medRxiv cũng dần quay về 
mức 600 bản thảo, với khoảng phân nửa là về COVỊD. 


Nỗ lực để mang các giá trị khoa học tốt nhất tới công chúng trong thời kỳ COVID là 
rất đáng ghi nhận [4]. Tuy nhiên, các vấn đề hệ trọng khác như biến đổi khí hậu 
cũng cần được 'mở' tương tự để chúng ta có thể nhận thức rõ hơn về mức độ 
nghiêm trọng. 


Tài liệu tham khảo: 


[1] Brainard J. (2021). No revolution: COVID-19 boosted open access, but preprints 
are only a fraction of pandemic papers. Science, DOI: 10.1126/science.acx9058 


ILof2 0/11/2021,9:38 AM 


SciComm - Truyện thông khoa học trong thời kỳ COVID-19 https://sc.sshpa.com/post/5750 


[2] Vuong QH. (2020). Reform retractions to make them more transparent. Nafure, 
582(7811), 149. 


[3] Nguyen TL. (2020). Một bản thảo về virus corona trên bioRxiv bị rút: Khoảnh 
khắc quan trọng đối với xuất bản học thuật. SciComm SSHPA. URL: 
https://sc.sshpa.com/post/5617 


[4J Vuong QH. (2018). The (ir)rational consideration of the cost of science In 
transition economies. Nature Human Behoaviour, 2(1), 5. 


@ Last modified: 9/9/20213:34PM_ @Views: 1 Eo wo 


Bài liên quan: 
e Hội đồng Nghiên cứu Úc bị chỉ trích dữ dội vì chính sách bất hợp lý với 
preprints 
e Hiệu quả của các vaccine phòng COVID-19 trước biến thể Delta (B.1.167.2) 
e Tại sao biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 lại lan nhanh? 
e Vaccine Sputnik của Nga cho thấy hiệu quả 


se Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19: Một mốc lịch sử kinh tế đương đại 


Ý kiến bạn đọc (0): 


Comment 





€i(iNollalalIVr-Ia 


© 2018 - 2021 EASE Vietnam SciComm System. All rights reserved. Powered by Vuong & Assocliates. 
Built to serve the social sclences and humanities. 


20of2 0/11/2021,9:38 AM 


